TRẦN VŨ 


KÉO PHÁO RA? 
HUYỄN THOẠI VÀ THỰC TẾ 
G9 NĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ 
(1954- 2©23) 


Kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
(Ảnh: tư liệu TTXVN) 


Nhân ngày tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhật 
trình cánh tả Le Monde số ra ngày 4 tháng 10-2013 
đăng bài “Anh hùng của nền độc lập Việt Nam đã 
chết” (Le général Giap, héros de IIndépendance 
vietnamienne, est mort) của ký giả thân Cộng Jean- 
Claude Pomonti từng bị chính phủ VNCH và Hoàng gia 
Miên trục xuất. 


Năm 2004, Pomonti quay lại Hà Nội và thực hiện phỏng 
vẫn Võ Nguyên Giáp. 


Pomonti ghi: 


“Giáp say mê Nã Phá Luân và trong tất cả những chiến 
thuật của Bonaparte, Giáp giữ lại yếu tố bất ngờ. Trước 
sự ngạc nhiên của chúng tôi, Giáp kêu lên: “Việc 
Bonaparte đào thoát khỏi đảo Elbe về đất liền cầm 
quân, là tuyệt vời!' Giáp muốn nhắc đến việc vua Louis 
XVIII gửi ngự lâm quân chặn bắt Nã Phá Luân nhưng 
rồi đạo quân ấy đã theo hoàng đế. Một nháy mắt của 
Giáp về sự trung thành của các tướng lĩnh đối với chính 
mình. [...] Giáp còn là một thiên tài tiếp vận. Một ngày, 
Giáp nhắc lại với chúng tôi phương châm mà Bonaparte 
vận dụng khi hành binh sang Ý: “Nơi nào một con dê 
chui qua, một người lính có thể vượt qua. Nơi nào một 
người lính có thể đi qua, một tiểu đoàn có thể hành 
quân. Giáp nói tiếp: 'Ở Điện Biên Phủ, để cung cấp 1 ký 
gạo cho bộ đội đang vây cứ điểm, dân công tiêu thụ 4 
ký trong lúc vận chuyển. Chúng tôi đã dùng 260,000 
dân công, 20,000 xe đạp, 11,800 bè gỗ, 400 xe vận tải 
Molotova và 500 ngựa.' Dưới sự che chở của rừng rậm, 
đại bác Việt Minh đã được tháo rời từng cơ phận để 


mang lên các ngọn đồi nhìn xuống lòng chảo, rồi ráp lại.” 
LÌ 
Là ghi chép của Jean-Claude Pomonti. 


Với những ai quan tâm chiến tranh, nếu đã có một thiên 
tài thực sự, thì thiên tài đó phải là Trần Đăng Ninh, tổng 
cục trưởng Tổng Cục Hậu Cần đã cung cấp vũ khí, thuốc 
men, đạn dược, lương thực cho quân đoàn tác chiến 
chủ lực Việt Minh trong suốt 9 năm chiến tranh, không 
bao giờ thiếu, bất kỳ địa hình trận đánh. Một Trần Đăng 
Ninh mà trong hồi ký Võ Nguyễn Giáp không một lời tri 
ân. Trừ phi... chính các cố vấn Tàu: trung tướng Vu Bộ 
Huyết (TT # #) chủ nhiệm Quân Nhu-Quân Dụng, thiếu 
tướng Mã Tây Phu ('% # %) chủ nhiệm Tổng cục Tài 
Chính-Lương Thực, thiếu tướng Lý Học Thư (®#*#'®) 
Quản lý-Vật tư ...phụ trách hết mọi việc? 


Trên các trang sử Bắc-Việt, trước đó, thường xuyên số 
dân công được ghi 25,000. Phía Pháp ước tính sai 
70,000 cho trận Điên Biên. Lần đầu tiên Võ Nguyên 
Giáp cho biết sử dụng 260,000 dân công. Cưỡng bách 
hay tình nguyện? Những ai đã sống trong Nam ngay sau 
75 biết rõ: mỗi hộ, mỗi tổ dân phố phải cắt cử người đi 
lao động XHCN cho đủ chỉ tiêu phường-quận. Vào thời 
chiến, chắc chắn là một bắt buộc ở những vùng “giải 
phóng”. 260 ngàn dân công là gấp 10 lần con số chính 
thức của Quân đội Nhân dân đưa ra, nói lên nhiều điều: 
Mọi thứ bị biên tập. Khác xa sự thật. Cho chiến thắng 
thêm vang dội. Phải đến 2022 Quân đội Nhân dân mới 
thừa nhận 261 ngàn dân công. 


1 Le général Giap, héros de Lindépendance vietnamienne, est mort 


(lemonde.fr) 


Phần quan trọng trong tường thuật của Pomonti không 
nằm ở đây, mà trong câu hỏi về việc kéo pháo ra khỏi 
thung lũng, lui ngày tấn công đã ấn định 25 tháng 1 
sang 13 tháng 3-1954. 


Võ Nguyên Giáp đáp, bằng Pháp văn: “Le chef de nos 
conseillers chinois s'étalt prononcé pour une attaque 
rapide. Je donne Ïordre de retirer les troupes, y 
compris lartillerie. La décision la plus difficile de ma 
carrière de commandant en chef” (Cố vấn trưởng 
Trung quốc muốn đánh nhanh. Tôi ra lệnh rút quân ra, 
kể cả pháo binh. Là quyết định khó khăn nhất trong 
binh nghiệp Tổng chỉ huy của tôi.) 


Cố vấn trưởng Trung cộng lúc ấy là thượng tướng Vi 
Quốc Thanh (Wéi Guóqïng). 


Trong chương “Quyết Chiến Điện Biên Phủ”, đăng 
trong Thượng Tướng Phong Vân Lục, Nxb Đại Bách 
Khoa Toàn Thư in tại Bắc Kinh năm 2000, Vương Chấn 
Hoa ( # Z ##) cho một phiên bản khác: Chính Vi Quốc 
Thanh (# Bì ?ï) lấy quyết định trì hoãn tấn công và đổi 
phương thức đánh nhanh, thọc sâu, giải quyết chiến 
trường thay vì “nở hoa từ trung tâm” bằng cách áp sát 
“bóc măng từng lớp”. [“| 

Đâu là sự thật? 


Sự thật không nằm trong những lý lẽ mà Võ Nguyên 
Giáp cũng như Vi Quốc Thanh viện dẫn, và một cách 
trùng hợp cả hai cùng viện dẫn chung những lý lẽ: Quân 
đoàn Tác chiến Việt Minh chưa chuẩn bị đủ; cần đưa Sư 
đoàn 308 sang đột phá Thượng Lào để Navarre phải 


2 Thượng Tướng Phong Vân Lục (Bản dịch của Dương Danh Dy) 


phân tán binh lực; các đại đoàn trưởng chưa tin chắc 
thắng. Các lý lẽ này ít đứng vững. Trước mỗi chiến dịch 
Việt Minh đều rèn quân chỉnh cán, chiến sĩ và cán bộ 
chỉ huy đều phải học tập thông suốt đường lối chỉ đạo, 
thấm nhuần ý chí quyết thắng cũng như tuyệt đối tin 
vào đường lối đúng đắn của Đảng. Không được quyền 
băn khoăn, vì sẽ bị xem là “dao động”, chưa “giác ngộ”, 
còn “hữu khuynh”, chưa gột rửa tinh thần tiểu tư sản 
ngại gian khổ, chưa “quyết tâm phấn đấu”... Trên mặt 
quân sự, với 5 sư đoàn chính quy 304, 308, 312, 316, 
351 cộng thêm trung đoàn độc lập 148 lên đến 60,000 
lính, Việt Minh chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số. Binh 
lực Pháp đã bị phân tán trước đó, không cần Sư đoàn 
308 đánh Thượng Lào, vì Navarre đã huy 


động toàn bộ trừ bị (53 tiểu đoàn) tái chiếm Quy Nhơn- 
Bình Định-Sa Huỳnh-Quảng Ngãi cho chiến dịch 
Atlante đang diễn ra. Quân đồn trú Điện Biên Phủ (14 
tiểu đoàn) không hề giảm đi sau khi Sư đoàn 308 sang 
Lào. [Xem Michel Grintchenko, LOpération Atlante, 
Les Dernières illusions de la France en Indochine, Nxb 
Economica, 2008]. 


Lui ngày tấn công, như thế không thay đổi cục diện. Với 
công sự không đủ sức chịu pháo, không đường bộ tiếp 
tế, khả năng không trợ kém, mười ngàn binh sĩ Liên 
hiệp Pháp tại Mường Thanh không có lối thoát giữa 
rừng núi vây bọc. 


Nhưng như vậy, thì vì sao Võ Nguyên Giáp và Vi Quốc 
Thanh bất ngờ lui tấn công một tuần trước khi khai 
trận? Lui tấn công còn cho De Castries thêm thời gian 
củng cố chiến lũy. Vì sao? 


A. 


Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
Hình Wikipedia 


Chính vì Hội nghị Bá Linh bắt đầu ngày 25 tháng 1- 
1954, là ngày ấn định khai chiến ban đầu. Anh, Pháp, 
Nga, Hoa-Kỳ ngoài bàn đến vị trí của Đức sau thế chiến, 
còn tìm cách giải quyết “vấn đề Đông Dương”. Nga-sô 
yêu sách thành công sự tham gia của Trung cộng trong 
kỳ thương thuyết thứ nhì sẽ diễn ra vào tháng 4-1954 
tại Genève. Chính đây mới là nguyên nhân lui tấn công 
sang giữa tháng 3 của Võ Nguyên Giáp (hoặc Vi Quốc 
Thanh). Chính từ lúc này Bắc Kinh sẽ gia tăng viện trợ 
tối đa cho Việt Minh “chắc thắng” để Chu Ân Lai đến 
Genève trong thế thượng phong. 


Nếu chiến tranh là cánh tay nối dài của chính trị, như 
Clausewitz định nghĩa, và với ai am hiểu tổ chức của các 
quân đội Cộng sản từ Nga sang đến Tàu rồi Việt Minh, 
thì một quyết định ngưng ngang quan trọng như vậy 
phải do Mao gửi công điện cho Vi Quốc Thanh hoặc Hồ 
Chí Minh yêu cầu Võ Nguyên Giáp trì hoãn. Cá nhân Võ 
Nguyên Giáp không thể lấy một quyết định ảnh hưởng 
đến cục diện cuộc chiến mà không thông qua Tổng bí 
thư kiêm Tổng quân ủy Trung ương là Trường Chinh 
lúc đó. Về vai trò của Trường Chinh, báo Cứu Quốc ra 
ngày 23 Tháng Ba 1951 viết: "Hồ chủ tịch là linh hồn 
của cách mạng và kháng chiến, thì ông Trường Chinh 
là bàn tay điều khiển, chỉ huy." 

Vậy vì sao đã ngưng ngang? 

Vì cả Mao và Hồ Chí Minh đều muốn biết kết quả Hội 
nghị Bá Linh diễn ra cuối tháng Giêng. Cả hai không 
muốn dốc hết vốn liếng vào một canh bạc. Chu Ân Lai 
phải có mặt ở Genève thì Điện Biên Phủ mới nặng nghìn 
cân, ngược lại, chỉ là một trận đánh như trận chiến lũy 
Nà Sản trước đó. Cho đến khi ấy ngoài khối Cộng sản, 
Trung cộng chưa được công nhận như một quốc gia 
Trung Hoa mà vị thế chính thức còn là Đài Loan. Chiến 
tranh Cao Ly khiến Bắc Kinh bị cô lập. Một mình Nga- 
sô sau “băng hà” của Staline không đủ sức nặng. Sự có 
mặt của Chu Ân Lai mới làm lệch cán cân. Tầm quan 
trọng của Hội nghị Bá Linh là đây. Bắc Kinh phải có 
tiếng nói, sức áp đảo trên trường quốc tế thì những chỉ 
viện cho Việt Minh mới đáng công đáng của. 

Trước Bá Linh, quân viện cho Việt Minh bằng người, 
ngựa, lừa. Sau Bá Linh là hàng đoàn xe Molotova từ Hà 
Khẩu (Vân Nam) sang Lào Cai rồi xuống đến tận Tuần 


Giáo chỉ cách Điện Biên Phủ 70 cây số. Anh hùng Tô 
Vĩnh Diện và xe đạp Peugeot chỉ “thi công” từ binh trạm 
Nà Nhạn, trên 20 cây số cuối cùng. (15 km nếu tính từ 
cửa rừng Nà Nham)). 


Trước Bá Linh, Mao và Hồ Chí Minh tin có thể thắng 
nhưng ý thức sẽ hao tổn binh lính. Vì Điện Biên mạnh 
gấp đôi Con Nhím Nà Sản mà tại Nà Sản, cả hai sư đoàn 
308 của Vương Thừa Vũ và 312 của Lê Trọng Tấn đều 
“thất thu”. Không đột phá. Chịu tiêu hao. Tại Điện Biên, 
giá “mạc chược” phải cao hơn. 


Dốc túi vào một canh bạc khiến Mao cân nhắc. Một 
chiến thắng phải có tầm ảnh hưởng chính trị, phải là 
tiếng sấm rần trong chính giới quốc tế có quyền định 
đoạt vận mệnh Đông Dương thì mới thích đáng. Là lý 
do cho việc kéo pháo ra của Võ Nguyên Giáp. Có nghĩa, 
khi ấy, Mao chưa quyết đánh. Hồ Chí Minh tuân thủ. 


Hội nghị Bá Linh khai mạc 25 tháng 1-1954 và kết 
thúc ngày 18 tháng 2-1954. Trên trang Báo Điện tử 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài Kéo Pháo Vào 
Kéo Pháo Ra - Quyết Định Khó Khăn Nhất!, viết: “Thực 
hiện quyết định của Bộ Chỉ huy chiến dịch, ngay từ 
chập tối ngày 26-1-1954, lực lượng pháo binh của 
ta đã đồng loạt tiến hành rút khỏi trận địa. [...| Với 
những nỗ lực và quyết tâm của bộ đội pháo binh, mờ 
sáng ngày 5 tháng 2-1954 (tức mùng 3 Tết âm lịch), 
khẩu pháo cuối cùng đã được kéo về vị trí tập kết, 
nhiệm vụ kéo pháo ra đã hoàn thành thắng lợi.” 


Như thế, dân Việt hôm nay biết tiến trình kéo pháo ra 
bắt đầu ngày 26, một ngày sau hội nghị Bá Linh khai 
mạc. Nhưng rồi sau đó, sau “thắng lợi đàm phán Béc- 


lin” thì kéo pháo lên núi trở lại lúc nào? Quân đội Nhân 
dân không nhắc đến. 


Trên trang web ANTV - Truyền hình công an nhân dân, 
bài “Con đường kéo pháo huyền thoại trong chiến dịch 
Điện Biên” đăng ngày 7 tháng 5-2019 nhân kỷ niệm 65 
năm Điện Biên Phủ, viết: “Cho đến hôm nay, cựu chiến 
binh Phạm Đức Cư, một chiến sỹ của Trung đoàn 367 
pháo cao xạ năm xưa vẫn còn nhớ rõ từng con dốc, con 
đèo mà ông và những đồng đội đã gồng sức, gồng mình 
đưa pháo qua. Sau 9 ngày đêm, lực lượng của ta đã 
đưa pháo vào chiếm lĩnh trận địa an toàn, bí mật. 
Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
quyết định đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh 
thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, lực lượng pháo 
binh lại nhận được lệnh kéo pháo trở lại nơi tập kết vất 
vả gian khổ gấp đôi song tất cả vẫn quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ bằng mọi giá...” 


Có nghĩa, phải mất 9 đêm để kéo pháo lên núi trở lại. Là 
ít nhất. Tức là tối 26 tháng 1 kéo pháo ra, thì 5 tháng 2 
xuống đến Nà Nhạn. Cứ cho là kết thúc Hội nghị Bá Linh 
ngày 18 tháng 2, ngay hôm sau ngày 19 có lệnh kéo 
pháo lên lại, thì sau 9 đêm mới vào đến vị trí tác xạ, là 
28 tháng 2. Phải thêm mươi ngày nữa cho pháo thủ lấy 
lại sức, lập phương án mới, tái phối trí, tái tiếp tế và 
phối hợp bộ binh. Vì vậy khai trận 13 tháng 3. 

Đến hôm nay, huyền thoại “Kéo pháo ra” tiếp tục được 
ca tụng là thiên tài của Võ Nguyên Giáp. Trên thực tế 
hoàn toàn không cần thiết. Trong suốt trận đánh cho 
đến khi thất thủ ngày 7 tháng 5-1954, các tiền sát viên 
pháo binh Pháp (DLO) và Phi đoàn 21 Quan sát Pháo 
binh Bắc phần (21le Groupe Aérien dObservation 


đdArtillerie) đã không xác định được vị trí pháo Việt 
Minh. Đại bác 105 ly của sư đoàn nặng 351 đều đặt 
trong hang núi, ngụy trang và kéo ra khi bắn. Là nguyên 
nhân thảm bại phía Pháp. Do vậy Võ Nguyên Giáp 
không cần kéo pháo ra, chỉ việc đợi lệnh khai hỏa của 
Trường Chỉnh, chung cuộc không thay đổi. “Kéo pháo 
ra”, làm bộ đội thêm gian khổ và Tô Vĩnh Diện chết 
thảm. 


Chính Hội nghị Bá Linh quyết định thời điểm tấn công 
mà không phải những băn khoăn chiến thuật của Vi 
Quốc Thanh hoặc Võ Nguyên Giáp./. 


Trần Vũ, tháng 4-2023 


